GIÁO PHẬN VINH 
TÒA G IẢM MỤC XÃ ĐOÀI 

Số 0617/TB-TGM 

Xã Đoài, ngày 15/6/201 7 

THÔNG BÁO 

V/v: Các Chủng sinh Khóa XIV-ĐCV Vinh Thanh đi thực tập mục vụ 
Kính gửi: quý Cha và toàn thể cộng đồng dân Chúa Giáo phận Vinh 

Theo định hướng và chỉ dẫn của Hội Đồng Giám mục Việt Nam về việc đào tạo linh mục, sau hai 
năm Triết học, các chủng sinh sẽ có một năm thử luyện hay còn gọi là năm thực tập mục vụ tại các 
giáo xứ. Hiện nay, các chủng sinh khóa XIV Đại Chủng Viện Vinh Thanh đã kết thúc chương trình 
Triết học. Dựa vào nhu cầu và hoàn cảnh thực tế của Giáo phận, các chủng sinh khóa XIV sẽ được 
sai đi thi hành năm thử từ ngày 01/8/2017 đến ngày 31/7/2018. 

Sau đây là danh sách các chủng sinh và nơi các thầy được sai đến: 


TT 

Họ tên Chủng sinh 

Giáo xứ nơi đến 

Cha xứ nơi đến 

1 

Antôn Nguyễn Văn An 

Giáo xứ Mỹ Lộc 

Cha Phêrô Trần Phúc Chính 

2 

Giuse Đậu Viết Bình 

Giáo xứ Kỳ Anh 

Cha Phêrô Hoàng Biên Cương 

3 

Phêrô Nguyễn Thế Bình 

Giáo xứ Tam Toà 

Cha Phêrô Trần Văn Thành 

4 

G.B. Đặng Văn Cường 

Giáo xứ Tân Lộc 

Cha Giuse Phan Sỹ Phương 

5 

Gioan Phan Văn Chung 

Giáo xứ Phú Linh 

Cha Antôn Nguyễn Văn Thanh 

6 

Gioan Trần Diệu 

Giáo xứ Minh Cầm 

Cha Phêrô Lê Thanh Hồng 

7 

Antôn Trần Văn Dũng 

Giáo xứ Cồn Sẻ 

Cha Antôn Nguyễn Thanh Tịnh 

8 

F.x. Nguyễn Đức Đại 

Giáo xứ Hoà Ninh 

Cha Phêrô Nguyễn Xuân Đình 

9 

Giacôbê Nguyễn Ngọc Hạnh 

Giáo xứ Thuận Nghĩa 

Cha Antôn Nguyễn Văn Đính 

10 

Phêrô Đinh Minh Hiền 

Giáo xứ Tân Mỹ 

Cha Phêrô Nguyễn Văn Phú 

11 

Phêrô Phạm Xuân Hòa 

Chuẩn Giáo xứ Khe Ngang 

Cha Giuse Nguyễn Xuân Vinh 

12 

Gioan Nguyễn Đình Hoan 

Giáo xứ Nghi Lộc 

Cha Giuse Nguyễn Văn Chính 

13 

F.x. Nguyễn Đức Hồng 

Giáo xứ Trang Nứa 

Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Giao 

14 

Giuse Bùi Đình Hưởng 

Toà Giám mục 

Cha Bênađô Trần Xuân Thuỳ 

15 

Giuse Nguyễn Văn Lâm 

Giáo xứ Cầu Rầm 

Cha Giuse Nguyễn Công Bắc 

16 

Giuse Trần Văn Linh 

Giáo xứ Cồn Cả 

Cha G.B. Nguyễn Viết Công 

17 

Phêrô Nguyễn Văn Linh 

Giáo xứ Bảo Nham 

Cha Martinô Nguyễn Xuân Hoàng 

18 

G.B. Nguyễn Văn Loan 

Giáo xứ Tĩnh Giang 

Cha Gioan Nguyễn Văn Hoan 

19 

Phêrô Phạm Ngọc Luận 

Giáo xứ Hà Lời 

Cha Giuse Nguyễn Văn Hảo 

20 

Phaolô Nguyễn Thanh Oai 

Giáo xứ Diên Trường 

Cha Phêrô Nguyễn Văn Hùng 


1 




21 

G.B. Nguyễn Văn Phi 

Giáo xứ Tràng Lưu 

Cha G.B. Nguyễn Huy Tuấn 

22 

G.B. Đặng Xuân Quỳnh 

Giáo xứ Phú Vinh 

Cha Phêrô Nguyễn Quyền 

23 

F.x. Nguyễn Văn Sang 

Giáo xứ Quy Chính 

Cha F.x. Hoàng Sỹ Hướng 

24 

G.B. Nguyễn Đức Sáng 

Giáo xứ Tân Phong 

Cha Micae Trần Trung Năng 

25 

F.x. Nguyễn Văn Sơn 

Giáo xứ Thanh Dạ 

Cha Phaolô Trần Ngọc Du 

26 

Antôn Hoàng Đức Tài 

Chuẩn Giáo xứ Con Cuông 

Cha Phaolô Phạm Trọng Phương 

27 

Giuse Trần Hữu Tầng 

Giáo xứ Cồn Nâm 

Cha Giuse Trương Văn Thực 

28 

G.B. Ngô Đức Tình 

Giáo xứ Văn Hạnh 

Cha Micae Hoàng Xuân Hường 

29 

Phêrô Khoa Nguyễn Văn Thiên 

Giáo xứ Đông Yên 

Cha Phêrô Trần Đình Lai 

30 

Antôn Nguyễn Song Toàn 

Giáo xứ Liên Hòa 

Cha Phêrô Thân Văn Chính 

31 

Gioan Trần Xuân Viên 

Giáo xứ Cẩm Trường 

Cha F.x. Phan Đình Giáo 

32 

Phêrô Nguyễn Thế Việt 

Giáo xứ Đồng Troóc 

Cha Gioan Nguyễn Phương Hướng 

33 

Phêrô Trần Văn Yên 

Chuẩn Giáo xứ Kim Sơn 

Cha G.B. Lưu Ngọc Hùng 


Vào lúc 9 giờ, ngày 01/8/2017, mời quý Thầy về Tòa Giám Mục Xã Đoài gặp gỡ Đấng Bản Quyền 
và nhận Bằng Sai để bắt đầu sứ vụ. 

Xin quý Cha và toàn thể Anh Chị Em nhiệt tình cộng tác vào chương trình này của Giáo phận, để 
công việc đào tạo linh mục gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp và để Giáo hội có thêm nhiều tông 
đồ như lòng Chúa mong ước. 

Nguyện xin Chúa tuôn đổ dồi dào ơn phúc trên quý Cha và toàn thể Anh Chị Em. 

Thân ái trong Chúa Ki tô. 



2 


